Tình Yêu Chợt Tắt 
HoaTymTým 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Tình Yêu Chợt Tắt 





HoaTymTým 
Tình Yêu Chợt Tắt 


Năm tôi mười lăm, tôi và gia đình tôi gồm có ba ông anh lớn 
và ba tôi, đã lên đường định cư trên Hoa Kỳ vào cuối năm 
1992 theo diện nhân đạo. Mẹ tôi đã mất được sáu tháng. Tôi 
buồn day dứt không nguôi, vì tôi thương và gần gũi Mẹ tôi 
vô ngần. Phần nhà tôi nghèo, không đến nỗi thiếu ăn, nên 
khi ra đi chẳng có gì, ngoài ít bộ đồ thường mặc. Tôi nhớ lời 
Mẹ tôi nói, "Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm," hay "Tốt 
gỗ hơn tốt nước sơn!" Bề ngoài tôi cũng chẳng sửa sọan gì 
cho mấy, chỉ lo học và giúp đỡ gia đình với công việc nội trợ, 
giặt giũ quần áo, nấu nướng cho ba và các anh tôi thôi. 

Từ phi cơ bước xuống phi trường, vừa mệt vừa lo chuyện đất 
lạ quê người, tôi sửng sờ trước những lời nói bằng tiếng Anh 
của mấy cô gái Việt Nam khinh bỉ tôi, "She looks so udgly, 
just like a peasant girl!" (Cô ta xấu xí tệ, thật giống một cô 
gái quê!) 

Tôi bực mình lắm muốn nói lại bằng mấy câu tiếng Anh, vì từ 
lúc ba tôi đi cải tạo về và nộp đơn đi xuất ngoại, tôi đã hằng 
ngày tới nhà một thầy giáo dạy Anh văn để học. Thầy lúc đó 
cũng hăm mấy, còn tôi thì bé tí, mới mười một tuổi đầu. 
Thầy Quốc nghèo, chứ cũng chẳng giàu có gì, nhưng nhất 
nhất không chịu lấy tiền dạy tôi học. Thầy nói, "Nhà em 
cũng không khá giả, tiền bạc phải lo này lo nọ, em chỉ học 
chung với những người khác giàu có hơn. Họ đã trả tiền cho 
thầy đủ rồi, em nghèo nhưng chăm học, làm gương cho các 
người khác nên coi như em được học bổng, không phải trả 


tiền!" 

Thầy cười tươi mỗi lần trả bài lại cho tôi, và bao giờ khi học 
đàm thọai, tôi với thầy cũng nói qua nói lại nhiều hơn những 
người khác vì những người khác họ bận bịu hay lo chơi ít khi 
đọc bài trước, còn phần tôi, ngoài việc phụ giúp Mẹ, tôi lao 
đầu vào việc học. 

Anh Trung, anh tài xế từ hội Người Việt đến đón gia đình 
chúng tôi đưa chúng tôi tới một căn nhà đã thuê sẵn cho 
chúng tôi. Anh vui vẻ, nói năng hoạt bát và lịch sự. Anh dặn 
hôm sau anh sẽ tới đưa gia đình chúng tôi đi khám sức khoẻ 
và làm các giấy tờ cần thiết, rồi dẫn tôi tới trường Trung Học 
để học. 

Hôm sau, đúng hẹn, anh tới giúp gia đình chúng tôi! Khi 
xong, ba tôi nói, "Chúng tôi làm phiền anh quá!" 

"Dạ không Bác ạ. Đó là công việc của cháu mà, được lo cho 
người đồng hương, cháu mãn nguyện lắm rồi!" 

Tôi buột miệng nói vào: 

"Anh là người thật tốt, chẳng bù lại mấy cô tối qua ra đón!" 
Anh nhìn tôi chăm chú rồi hỏi: 

"Sao em lại nói vậy? Họ vui vẻ ra đón gia đình em mài!" 

Tôi trả lời, "Thế sao họ nói em, "She looks so ugly, just like a 
peasant girl!" 

Anh phá lên cười, "Trời ơi, tiếng Anh của em giỏi như vậy mà 
anh còn đang suy nghĩ có nên cho em đi học thêm ESL 
(English As A Second Language) (Tiếng Anh Như Là Một Sinh 
Ngữ Thứ Nhì) nữa chứ. May quá, chút nữa, anh ghi danh cho 
em vào học Trung Học chính thức. Họ sẽ thử tiếng Anh của 
em, nhưng nghe em nói tiếng Anh như vậy thì anh bảo đảm 


em sẽ theo học nổi như những học sinh khác. Có gì thì gọi 
điện thoại cho anh ở trụ sở hội Người Việt, anh sẽ tới hoặc 
nhờ thiện nguyện viên kèm cho em thời gian đầu!" 

Nhìn anh Trung kỹ, tôi thấy anh có khuôn mặt na ná giống 
thầy Quốc, tôi mới bạo miệng hỏi lại: 

"Anh Trung có gia đình ở Phú Nhuận, Sài Gòn không ?" 

"Sao mà biết gia đình anh ở Phú Nhuận? Bộ anh giống ma 
cô các đẳng ở bên đó sao?" 

"Dạ không có mà anh ... Tại anh trông giống..." 

Tôi chần chừ chưa kịp nói hết thì anh đã nói thêm vào, 
"Giống con khỉ trong sở thú Sài Gòn hơ?" 

Tôi quay nhìn ba tôi với ánh mắt cầu cứu, ba tôi lắc đầu cười 
vì tính lÏ khỉ của anh Trung, lúc nào cũng niềm nở và cố làm 
gia đình tôi vui. Tôi nói nhanh, "Dạ trông anh giống thầy 
Quốc, ở xóm em!" 

Đến lượt anh Trung há hốc miệng, "Em biết ba má và anh 
Quốc của anh?" 

Từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, anh Trung kể chuyện 
anh và hai người em được gia đình cho đi vượt biên, vì anh 
và các em anh còn nhỏ nên được ởi qua chương trình các trẻ 
em không có người lớn đi kèm được các nhà thờ bảo trợ. 
Anh và hai người em được vào chương trình Tha Hương, ở 
Peoria, lllinois. Tại đây được học thêm Anh Văn trong khi chờ 
đợi người bảo trợ, thường thì khoảng 2 tới 6 tháng, sẽ có 
người bảo lãnh về sống chung với gia đình họ... 

Anh Trung giữ lời hứa, hằng tuần đến kèm tôi học thêm. Anh 
cũng nói anh và hai cô em gái đang theo học đại học, đã 
làm giấy bảo lãnh ba má và thầy Quốc qua đây, nhưng chưa 


biết khi nào mới được nhận. Tôi mừng lắm, hình như có cơ 
duyên nào đó trong mối tình thân giữa thầy Quốc, anh Trung 
và gia đình tôi. 

Hôm lễ ra trường Trung Học của tôi, tôi xin phép ba tôi để 
mời anh Trung đi dự ngày Prom, như một người anh trong 
gia đình. Hôm đó, khi lái xe đưa tôi về, anh Trung bất ngờ 
nói một câu làm tôi sững sờ nhưng cũng rất hạnh phúc, 
"Tým à, anh yêu em! Yêu lâu rồi mà không dám nói!" 

Tôi cũng muốn nói là tôi yêu anh, nhưng tôi lại nhớ tới những 
giòng nhật ký Mẹ tôi đã viết là Mẹ luôn khao khát được vào 
Đại Học, vì lấy chồng, vì hoàn cảnh chiến tranh nên ước mơ 
của Mẹ không thành tựu. Tôi cũng đã viết trong nhật ký của 
tôi là tôi thế nào cũng phải học đại học xong mới nghĩ 
chuyện lập gia đình. 

Tôi nhìn anh Trung thành thật nói, "Anh là người thân nhất 
của em ngoài gia đình em. Anh còn nhớ đó, ba năm trước 
khi em mới đến, anh đã giúp đỡ gia đình em thế nào. Em rất 
hạnh phúc được anh để ý. Nhưng em muốn học đại học, hiện 
bây giờ em đã có mấy học bổng ở các trường, em còn đang 
lưỡng lự chưa biết học ở Chicago, chỗ gần nhà, gần anh hay 
là đi Harvard trên Massachussetts! Liệu anh có chờ em được 
bốn năm không?" 

"Nếu em yêu anh, anh sẽ chờ không những bốn năm, mà cả 
đời!" 

Tôi cười, "Có mới nói đó anh nhát!" 

"Ừ có đó, anh yêu em, chờ em bốn năm, mười năm, hai 
mươi năm như Vương Hồng Sển chờ bà Năm Sa Đéc nè!" 
"Xạo vừa thôi anh ơi!" Tôi cười sung sướng và mắng yêu anh 


Trung. 

Anh Trung vui lắm, vừa lái xe vừa huýt sáo, khi bất ngờ một 
chiếc xe tải hàng lớn chạy chéo qua phía đường của chúng 
tôi. Người tài xế say rượu đã lao thẳng vào xe anh Trung, tôi 
chỉ kịp nghe anh Trung nói lớn, "Anh yêu em!" rồi bất tỉnh. 
Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong nhà thương, chỉ bị 
chấn động và sây sướt một tí. Tôi hỏi về anh Trung, thì ba tôi 
nước mắt chảy dài và lắc đầu. Tôi hãi hùng la lớn, "Anh 
Trung!" rồi lại lăn ra bất tỉnh. 

Ít ngày sau, xuất viện, tôi xin ba tôi đưa tôi tới ngôi mộ vừa 
chôn anh Trung, người tôi kính tôi yêu và cũng chưa kịp hôn 
môi một lần nào, ngay cả lúc anh khoác vai tôi chúc mừng 
khi tôi ra trường, ngay cả khi chúng tôi khiêu vũ trong dạ hội 
Prom! Tôi ngồi bên mộ cả tiếng đồng hồ cho tới lúc ba tôi 
nhẹ nhàng nói, "Con còn yếu, con nên về chứ không lại 
bệnh!" 

Tôi nhủ thầm lòng mình và nói với anh Trung, "Em sẽ tới 
thăm anh hằng tuần, em sẽ học tại Chicago, thành phố lộng 
gió này! Không đi xa nữa, để anh không tủi, em sẽ thay anh 
giúp đỡ gia đình anh khi ba má anh sang đây!" 

Số tiền bảo hiểm bồi thường cho hai em gái của anh Trung 
khá lớn, họ chia nhau mỗi người một nửa, rồi lấy chồng, và 
chuyển đi nơi khác, không liên lạc với tôi. Tôi cũng buồn, 
nhưng không biết nói sao cả, vì thật sự họ trách là tại tôi 
anh Trung mới chết! Họ đâu có hiểu là anh Trung và tôi chỉ 
mới chớm yêu, họ đâu có hiểu tình yêu dù mới chớm tôi 
dành cho anh là cả một tình yêu chân thành hay tình yêu 
anh dành cho tôi là một tình yêu hoàn toàn trong trắng 


thánh thiện cả đến một nụ hôn cũng không có. 

Một hôm tôi nhận được thư thầy Quốc gởi sang hỏi là tại sao 
lâu nay anh Trung và hai em gái không gởi thư và giấy tờ 
bảo lãnh tới đâu rồi. Tôi đọc thư mà cầm nước mắt không 
được. Chẳng lẽ hai cô em gái anh Trung không báo cho gia 
đình ở Việt Nam là anh Trung đã mất sao? Tôi không biết 
phải làm thế nào, cứ phân vân mãi, đành phải hỏi ba tôi. Ba 
tôi nói: 

"Cậu Trung là người tử tế với gia đình mình, thây Quốc hổi 
xưa cũng giúp con học. Thôi con đã có học bổng ở trường 
rồi, hay con gởi số tiền hãng bảo hiểm trả con cho gia đình 
thầy Quốc bên Việt Nam!" 

"Nhưng con phải nói làm sao đây về cái chết của anh 
Trung?” 

"Có lẽ không nên nói, con hãy nói gia đình các em thầy 
Quốc đã dời đi nơi khác rồi! Khi nào họ báo thầy Quốc thì 
thầy biết!" 

Mới đó mà đã gần bốn năm, tôi cũng sắp ra trường. 

Mỗi năm mấy lần tôi dành một số tiền dành dụm từ tiền bảo 
hiểm cũng như tiền làm thêm gởi về cho gia đình thây Quốc 
qua các dịch vụ gởi tiền nên chỉ biết gia đình thây Quốc 
nhận mà không có thư từ liên lạc. Tôi sợ phải giải thích về 
cái chết bất ngờ của anh Trung, về tình yêu đầu đời trong 
trắng của tôi. 

Mỗi năm mỗi dịp các học sinh ra trường lòng tôi lại buồn, nỗi 
buồn mênh mông bất tận. Tôi biết tôi kính tôi yêu anh Trung, 
nhưng tôi chưa được hưởng vị ngọt của một nụ hôn, chưa 
được nằm gọn trong vòng tay yêu thương của một người 


mình yêu mến. Tình yêu đó lung linh chập chờn mãi trong 
tôi. 

Anh Trung, gần bốn năm rồi đó, tháng năm tới này là trọn 
vẹn bốn năm. Bốn năm anh đã mất, bốn năm anh không tới 
kèm em học, bốn năm em thui thủi một mình, và lần ra 
trường đại học lần này, ai sẽ dìu em đi? Ai sẽ đưa hoa trao 
tặng chúc mừng em? Em biết, ở một nơi nào đó, anh vẫn giữ 
nụ cười, anh vẫn còn ánh mắt rạng ngời nhìn em, nhìn vào 
tương lai. 

Anh tin em đi! Em sẽ về thăm gia đình anh ở Việt Nam và sẽ 
gặp tận mặt từng người trong gia đình anh để giải thích 
chuyện anh đã ra đi, những việc anh đã làm cho cộng đồng 
người Việt, cho gia đình em, cho em... Tình yêu của chúng 
mình dù chợt tắt một cách đột ngột, nhưng nó vẫn sáng 
ngời trong tim của em. Nó không mãnh liệt bùng cháy, 
nhưng cứ âm ï không nguôi. Anh chết nhưng nghĩa cử tốt 
của anh không thể phai mờ, em sẽ tiếp tục truyền thống của 
anh, truyền thống tốt đẹp mà em nguyện sẽ theo gương anh 
tiếp tục duy trì cho thế hệ này và thế hệ mai sau ... 


HoaTymTým 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 
Đánh máy :HoaTymTým 

Nguồn: HoaTymTým 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 15 tháng 12 năm 2005 


